

Giải Pháp Nhà Thông Minh số 1 Việt Nam 


Nhà thông là kiểu nhà được lắp đặt các thiết bị điện, điện tử có thể được 
điều khiển hoặc tự động hoá hoặc bán tự động, thay thế con người trong 
thực hiện một hoặc một số thao tác quản lý, điều khiển. Hệ thống điện 
tử này giao tiếp với người dùng thông qua bảng điện tử đặt trong nhà, 
ứng dụng trên điện thoại di động, máy tính bảng hoặc một giao diện 
web. 

Công nghệ điều khiển từ xa ngày càng gần gũi với đời sống thực tế, 
mang lại nhiều ích lợi cho người sử dụng. Có thể bắt gặp công nghệ 
này với hầu hết các thiết bị của một ngôi nhà thông minh. 


Ngày nay, với sự tiến bộ của công nghệ, các hệ thống điều khiển từ xa 
được áp dụng rộng rãi hơn, mang lại cho người sử dụng không chỉ là 
sự tiện lợi mà còn là sự tiện nghi vượt trội. 

Các hoạt động điều khiển từ xa cơ bản của một ngôi nhà thông 
minh 


Hotline: 0902 67 33 89 - 090123 7327 









Giải Pháp Nhà Thông Minh số 1 Việt Nam 

Hệ thống điều khiển từ xa luôn góp mặt ở các hoạt động của ngôi nhà 
thông minh 

Điều khiển ánh sáng: 

Thường được biết tới với cụm từ lighting control. Khi điều khiển ánh 
sáng con người không cần phải di chuyển tới 0 công tắc để bật/tắt đèn 
thường xuyên, mang lại cho chủ nhân của ngôi nhà sự tiện nghi, một 
phong cách sống hiện đại. 


Một vài lợi ích từ việc điêu khiên ánh sáng có thê mang lại cho bạn: 

- Điều khiển đèn từ mọi nơi ở trong nhà, thông qua điện thoại, ipad, 
màn hình cảm ứng. 

- Cài đặt chế độ chiếu sáng phù hợp với thời gian sinh hoạt của gia đình 
bạn, hoặc theo nhiệt độ ánh sáng mặt trời, điều này giúp tiết kiệm tối 
đa điện năng. 


Hotline: 0902 67 33 89 - 090123 7327 





ẨỊas 

ỄữSỷ toữý ■ Bũĩtcr Mề 


Giải Pháp Nhà Thông Minh số 1 Việt Nam 

- Đèn cảm ứng hồng ngoại tự động bật khi có người đi vào vùng cảm 
ứng cũng như tự động tắt khi không có người. 

- Với hệ thống chiếu sáng ngoài trời, có thể điều khiển bóng đèn theo 
thời gian thiên văn, tự động bật lúc hoàng hôn. 


Kéo mở rèm cửa: 

Cuộc sống còn gì tuyệt vời hon khi bạn được đánh thức bằng ánh mặt 
trời tự nhiên khi rèm cửa tự động mở vào buổi sáng, hay khi có thể 
đóng/mở rèm chỉ bằng một nút bấm thông qua remote điều khiển từ 
xa. 



Hotline: 0902 67 33 89 - 090123 7327 









Giải Pháp Nhà Thông Minh số 1 Việt Nam 

Báo cháy, rò rỉ khí gas: 

Các cảm biến khói, nhiệt, khí gas được lắp đặt tại những vị trí nhạy cảm 
như nhà bếp, phòng tắm, nơi gần hệ thống lò sưởi,... và phải được kết 
nối với các thiết bị khác trong nhà. Khi có nguy cơ cháy nổ, tín hiệu sẽ 
được truyền đi khắp hệ thống, đèn bật sáng, rèm cửa được kéo lên, còi 
báo cháy hú, điều này giúp bảo đảm an toàn cho những thành viên trong 
gia đình và ngôi nhà của bạn. 



Hotline: 0902 67 33 89 - 090123 7327 










Kiêm soát ra vào: 

Thông qua hình ảnh được truyền tới smartphone hay ipad, bạn sẽ được 
biết cửa nào đang mở: từ cổng vào đến cửa gara, cửa sau, cửa chính, 
sân thượng hay cửa sổ. Nhờ vậy căn nhà bạn sẽ không bị trộm đột nhập 
vì sơ suất. 



Với thiết bị điều khiển từ xa, bạn có thể kiểm tra việc đóng mở cửa từ 
bất cứ đâu 

Với một vài ứng dụng kể trên, có thể thấy điều khiển từ xa đem lại 
cảm giác thật tuyệt vời, “chạm để điều khiển” và thật an toàn- khi không 
có mặt bạn, ngôi nhà của bạn vẫn được bảo vệ một cách tốt nhất. Công 
nghệ này mang lại cho người dùng những trải nghiệm thú vị, có thể dễ 
dàng kiểm soát các thiết bị trong nhà ngay lập tức vào bất kỳ thời điểm 
nào và dù bạn đang ở đâu. 


Hotline: 0902 67 33 89 - 090123 7327 






























